vấn đề chọn mua bếp từ nào tốt nhất hiện nay phù họp với gia đình làm cho khá 
nhiều bà nội trợ bối rối. Hàng giả hàng nhái tràn ngập thị trường với đủ mọi loại 
mẫu mã, thưong hiệu vậy đâu sự lựa chọn tốt nhất với các bà nội trợ? 

Bếp từ là gì? 

Trước khi muốn chọn mua được loại bếp từ tốt cần tìm hiểu kỹ bếp từ là gì và với 
nguyên lý hoạt động như thế nào? 

Là một loại thiết bị nấu nướng trong nhà bếp với việc sử dụng dòng điện Fuco để 
làm nóng nồi nấu và đun chín thức ăn. 

Sợi dây đồng bên trong bếp có dòng điện chạy qua sinh ra từ trường, dòng từ 
trường này tác động và tự sinh ra nhiệt lên đáy nồi có nhiễm từ. Vậy nên khi đun 
nấu bếp từ chỉ có đáy nồi nóng do sản sinh ra nhiệt còn mặt bếp hoàn toàn cách 
nhiệt rất an toàn với người sử dụng. 

Linh kiện của bếp từ 

Để mua được một bếp từ chất lượng tốt bạn cần chú ý một số đặc điểm sau: Linh 
kiện bếp, nhu cầu sử dụng và nguồn gốc xuất xứ. 

Đầu tiên phải nói đến linh kiện của bếp từ, bạn nên sử dụng mặt kính Schott ceran 
được nhập khẩu từ Đức điển hình như dòng bếp Chefs, Giovani, Munchen, 
Fagor,... Vì Đức là nước chuyên sản xuất ngành hàng linh kiện điện tử nổi tiếng 


trên thế giới nên khi chọn dòng bếp có mặt kính từ Đức bạn sẽ yên tâm không phải 
lo lắng về chất lượng với mặt kính chịu lực va đập, chịu sốc nhiệt và chổng trầy 
xước vô cùng tốt. 




schọtt 

c E R A N® 


Nhu cầu sử dụng 


Bắp từ chia ra làm rất nhiều loại từ bếp đon, bếp đôi, bếp ba, bếp tư nên phụ thuộc 
vào số lưọng thành viên trong gia đình mà bạn nên chọn loại bếp từ cho phù họp. 
Bếp từ đơn khá thích họp cho việc mang đi du lịch, nấu nướng lẩu vào những ngày 
mùa đông bên gia đình, bạn bè. Còn việc nấu nướng cho hộ gia đình từ 3-4 người 
trở lên tôi khuyên bạn nên sử dụng bếp từ đôi với nhiều tính năng tiện ích hơn bếp 
đơn rất nhiều. 

Với hộ gia đình từ 4 người trỏ' lên bạn có thể cân nhắc sử dụng bếp từ ba hoặc bếp 
từ tư. 2 loại bếp từ này có nhiều vùng nấu giúp việc nấu nướng trở nên nhanh 
chóng hơn và kèm theo nhiều tính năng an toàn cho người sử dụng. Tuy vậy 2 
dòng bếp này có giá thành khá cao khoảng tâm từ 1 5 triệu đổ lên nên bạn có thể 
cân nhắc khi lưa chon. 


Nguồn gốc xuất xứ 

Bạn cần tìm cho mình một địa chỉ uy tín, chất lưọng để chọn mua bếp từ chính 
hãng. Do bếp từ ngày càng phổ biến với nhiều nguời hiện nay nên việc hàng giả 
hàng nhái trà trộn vào thị truờng là điều không thế trá nh khỏi. Có thế họ nhái tên 


thương hiệu, nhái logo nếu không chú ý bạn có thể dễ dàng bị đánh lừa. Hoặc bên 
ngoài là tên thương hiệu nổi tiếng thì bên trong lại là linh phụ kiện Trung Quốc nên 
tuổi thọ của bếp sẽ không bền lâu, hơi tí lại hỏng hóc. Lợi ích của việc mua hàng 
chính hãng đó là nguyên vật liệu được nhập khẩu nên chất lượng rất tốt, hơn nữa 
nếu chẳng may có hỏng hóc xảy ra hàng sẽ được chuyển về hãng bảo hành không 
lo bị tráo, cắp linh kiện. 


Với những gợi ý trên mong bạn sẽ nhận biết và đưa ra được việc chọn mua bếp từ 
nào tốt cho gia đình. 


Bạn có thể tham khảo thêm Bếp Đức Tâm với kinh nghiệm lâu năm trong ngành 
bếp và là một trong những đơn vị cung cấp đa dạng những sản phẩm và mặt hàng 
chính hãng nổi tiếng trên thế giới, các dòng thương hiệu như bếp từ Chefs, bếp từ 
Giovani, bếp từ Cata hay các dòng của bếp từ Canzy. Luôn cam kết hàng chính 
hãng, phục vụ tốt nhất nếu bạn phát hiện hàng giả chúng tôi sẽ đền bạn ngay 1 tỷ. 




Liên hệ để được tư vấn Mua hàng và tư vấn Online : 

» Showroom 1 : 164 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Bắc - Hà Nội 
(Đối diện tổng công ty Sông Đà) 

Điện thoại: 0462 92.82.83 
Điện thoại: 0962 83.82.83 

» Showroom 2 : số 333 Đường Minh Khai - Tp. Bắc Giang 
Điện thoại: 0904.13.83.85 

» Showroom 3 : số 292 Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng 
Điện thoại: 0964.20.33.76 

» Showroom 4 : số 336, Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình 


Điện thoại: 0969.32.33.88 


• vấn đề chọn mua bếp từ nào tốt nhất hiện nay phù họp với gia đình làm 
cho khá nhiều bà nội trợ bối rối. Hàng giả hàng nhái tràn ngập thị trường với 
đủ mọi loại mẫu mã, thưong hiệu vậy đâu sự lựa chọn tốt nhất với các bà nội 
trợ? 


Click xem ngay những mẫu bếp từ HOT nhất 


